Môn học: QUẢN TRỊ ĐẠI CƯƠNG 

YÊU CÀU của BÀI THUYẾT TRÌNH SỐ 3 
Nhóm thực hiện: Nhóm 3 
(*Giá trị 10% Môn Học*) 

TÌNH huống : CÔNG TY NORDSTROM 

Nordstrom Inc. là một công ty bách hóa bán lẻ lớn, bán tòan các mặt hàng cổ 
điển chất lượng cao : quẩn áo, đổ lốt và giày dép cho đàn ông, đàn bà và trẻ em, 
và có mặt chủ yếu ở các vùng Tây Bắc và Tây Hoa Kỳ. Danh tiếng phục vụ khách 
hàng của công ty đã trở thành huyền thọai trong ngành bách hóa. Nhân viển công 
ty được khuyến khích làm hài lòng khách tối đa. Nhân viên bán hàng phải luôn lưu 
tâm đến khách hàng trung thành và cám ơn họ đã giúp phát triển doanh nghiệp, gửi 
các cáo thị về các mặt hàng mới và các điều kiện ưu đãi cho họ biết. Phong cách tổ 
chức của công ty thường xuyên nhấn mạnh đến dịch vụ khách hàng không chỉ là nụ 
cười hay có mặt khi cẩn. 

Để thực hiện mức dịch vụ này, Nordstrom thuê mướn nhiều nhân viên bán 
hàng hơn bất cứ các cửa hàng bách hóa nào khác. Nó cung cấp các buổi đào tạo 
chuyên sâu và các hội nghị chuyên đề về động viên cho các nhân viên phục vụ. 
Ngòai ra, các nhân viên có kinh nghiệm được gửi đến các cửa hàng mới để huấn 
luyện nhân viên mới theo phong cách của Nordstrom. 

Tuy nhiên, mẫu mực này không phải lúc nào cũng đạt được kết quả tốt. 
Những năm gần đây, nhân viên than phiền là họ bị áp lực quá lớn về chỉ tiêu bán 
hàng và phải mang “bộ mặt hạnh phúc” luôn luôn. Quy tắc về ăn mặc trong khi làm 
việc được họ xem như là hạn chế tính cá nhân. Ngoài ra, nhân viên phàn nàn là họ 
không được hưởng thù lao làm ngòai giờ và phải nhận thêm trách nhiệm. 

Để bảo đảm Nordstrom thực hiện các qui định về lao động của tiểu bang, Sở 
Lao động và Công nghiệp Bang vựashington đã ban hành chỉ thị cho công ty, chỉ đạo 
công ty phải áp dụng chính sách làm ngòai giờ. 


p 1/3 


Tình huống thuyết trình số 3- QTĐC - CT NORDSTROM 


GVC Th.s Trần Minh Thư 


Nhóm 3 đọc nội dung của tình huống nêu trên và thực hiện các phân tích sau: 

1. Tồm tắt các thông tin liên quan về công ty từ nội dung đã nêu trên và từ các tài 

liệu truy cập thêm trên internet về công ty này để câp nhât và bổ sung thêm các 

thông tin cho các phân tích cần thiết đối với tình huống nêu trên. 

2. Dưa vào lý thuyết về chức năng “Điểu khiển” - mục “Động viên” của công tác 

quản trị (theo tất cả các nguồn từ “bài giảng ” và các “tài liệu tham khảo ” 

...V.V..) và các lý thuyết khác (nếu cần), Nhóm tiến hành phân tích các vân để/ 
nguyên nhân và các giải pháp (như các bài tình huống trước) và tập trung trả lời 
các câu hỏi sau đây (kèm căn cứ của các lý thuyết tương ứng dã sử dụng để giải 
thích). 

2a. Trong khi mức độ phục vụ khách hàng của Nordstrom không chê 1 vào đâu 
được, bạn nghĩ tại sao nhân viên công ty không được hài lòng? 

2b. Từ nguồn thông tin trên Internet (đã thu thập từ câu 1.), bạn hãy trình bày các 
cách mà Nordstrom đã thực hiện để giải quyết các sự cố tương tự ở câu 2a. 

2c.Nếu bạn là nhà quản lý của Nordstrom, Bạn nghĩ là bạn có thể làm gì để cho 
các nhân viên này thoải mái hơn? 

3. Tổng hợp các nội dung phân tích đã nêu trên (mục 1 -> 2 [a -> c]), hãy rút ra các 
bài học kinh nghiệm cụ thể khi thực hiện về công tác quản trị liên quan 

A. Yêu cẩu thưc hiên dối với nhóm thuyết trình 

• Nhóm thuyết trình chuẩn bị 1 copy trên giây bài sẽ thuyết trình để nộp trước 
giờ thuyết trình, ( ghi đẩy đủ Tên, MSSV các thành viên tham gia thực hiện 
và thứ tự nhóm, ngày thực hiện) 

• Chuẩn bị bài tóm lươc để thuyết trình trên slide power point (hoặc bất kỳ 

hình thức nào) và nhóm thuyết trình sẽ đề cử người đại diện lên thuyết trình, 

các thành viên khác trong nhóm sẽ trả lời khi nhận câu hỏi phản biện. 

• Thời gian thuyết trình không quá 20’ 7 cho toàn bộ bài thuyết trình 

• Thời gian phản biện không quá 20 ’ 7 (các câu hỏi phản biện được nhận từ các 

nhóm còn lại) 

• Ngày giao yêu cầu bài thuyết trình số 3 : 12 / 08/2017 

• Ngày thuyết trình: 19 / 08/2017 

p 2/3 


Tình huống thuyết trình số 3- QTĐC - CT NORDSTROM 


GVC Th.s Trần Minh Thư 


Sau khi kết thúc buổi trình bày, nhóm thuyết trình tiếp tục hoàn tất công việc 
bằng cách ghi nhận lại tất cả các câu hỏi phản biện đã đươc nêu ra trong buổi 
thuyết trình và các giải đáp có thể có. ( Có thể CHỤP ẢNH lại các câu hỏi và các 

nhận xét từ các Nhóm Phản biện). Tất cả các Files của bài thuyết trình, nhóm 
thuyết trình sẽ gửi về cho GV (qua mail tmthu@hcmut.edu.vn) trước ngà V 

26 / 08/2017 

B. Yêu cẩu đối với các ‘‘nhóm phản biên” 

(*Giá trị 3.33% Môn Học*) 

• Mỗi “nhóm phản biện” đọc tình huống và dựa vào lý thuyết về chức năng 
“Điều khiển” - mục ‘ Động viên" hoặc thực tế trải nghiệm, đến lớp theo dõi 
bài báo cáo của “nhóm thuyết trình” và đưa ra các “câu hỏr và cho “nhận xét’ 
sau khi “nhóm thuyết trình” thực hiện xong phần báo cáo 

• Mỗi “nhóm phản biện” chuẩn bị sẩn 1 Danh sách các thành viên của nhóm và 
đánh dấu sự hiện diện của các cá nhân để nôn trước giờ thuyết trình . ( ghi 
đẩy đủ Tên, MSSV các thành viên tham gia thực hiện và thứ tự nhóm, ngày 
thực hiện) 


Tình huống thuyết trình số 3- QTĐC - CT NORDSTROM 


p 3/3 


GVC Th.s Trần Minh Thư 


